


PHAM CÔNG THIỆN 


từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


Phạm Công Thiện 


PHẠM CÔNG THIỆN - TỪ BÁT NHÃ ĐÈN PHÁP HOA 


Nhà xuất bản Hồng Đức, 2012. 
Hương Tích ân hành với sự ủy quyên của gia đình tác giả. 


PHẠM CÔNG THIỆN 


từ 
BÁT NHÁ 
đến 
PHÁP HOA 


Các bòi giỏng của ©S Phạm Công Thiện 
gioi đoạn T990 - 2010 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


Mục lục 


BA PHẨM ĐẦU CỦA BỘ KINH MA HA BÁT NHÃ BA 


TA TT c6 000i 1c 0n dinh nen la vu ánh ỂN dc n dục con hán vu) 7 
Thi ni: THũ HD Lauggtby,fosiasblaiig/ãygiu3)ei0i0n04801a00g 300 8 
Tiấi Ý phì rTi:tHỤ Ha 120464 sià sý o068 va a0 6s 844 xi4 xin 17 
Đi ý phẩm thứ )DÀ2 cac 0x0 and tia 5g 86 08s, 6/000) 21 

Những chú thích cần thiết .........................--- - 22 +£+£zzs+Ez£scxe: 24 

Chú thích cho giới Tây học ....................- --- ¿+ +++++<sc++++ssss2 28 
Phẩm! Thự A74 SIBRstuaunpdjaa0aansdioanaoasoe 29 
8i Tý.“ .. 29 
B. Đức Phật dạy đạo....................---.-c che 30 
C. Đức Phật dạy đạo..................--  -.-c che 40 
D. Rồi đức Phật nói về những thần thông ba la mật.......49 
E. Sau cùng, đức Phật trở lại với sáu ba la mật.............. 54 
F. Đức Phật trả lời ngài A-nan: Vì sao Đức Phật mĩm 
cười? Vì sao Đức Phật phóng ra những ánh sáng?......... 56 

BỘ KINH ĐẠI BẢO TÍCH VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI 


TS: 212) BA hiện toa 9ú t0Eg MM0,811u25 8 uititbtbtid 63 
VẺ TINH TÚY CỦA KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÀ 
THIÊN TÔNG CỦA LỤC TÔ HUỆ NĂNG Ở LÃNH NAM 


VN G6 a9 95.225 an 69 
CÁC BÀI GIẢNG TẠI CHÙA VIÊN THÔNG................. 1ã 
Những ai biết điều phục.........................-- 5 255+c+cscszxzzccee 77 
Quán thế âm..................... --- ¿St t1 1111151111111 1E 89 
Do sức niệm Quan âm như mặt nhựt treo không.......... 103 


I. Kinh Aryävalokite§$varaguna kãrandavynha sũtra. 103 
II. Kinh Diệu pháp liên hoa Saddharma-pundarIka sũtra 


Kê RE SIIVIỀA TG DA MWENN, cào 3 1 0 MIIRUIELIS tiện thi tế 108 
II. Do sức niệm Quán âm................................-.-.-.-- 112 
IV. Tại sao chỉ cân một lân thôi? .........................--- 115 


V. Hồi hướng công đức với chú Chuẩn đè............... 116 


Phạm Công Thiện 


PHẬT GIÁO HY MÃ LẠP SƠN VÀ MƯỜI ĐIEU ĐÁNG 
NHỚ TRỌN ĐỜI CHO NHỮNG AI HÉT LÒNG TU 


HẠNH PHẬT EHẬT  óssáxs6vi66003000806 00660000830 0,608,084 119 
A. Tắt cả tỉnh túy của Đạo Phật Hy Mã Lạp Sơn được 
thu nhiếp trong mười điều Sài HấX gì6iÁ:33ses3 ai 119 
B. Tám điều định nghĩa đời sống tục lụy sau đây: ... 20 
C. Hết lòng tu hành Phật Pháp là gì?.......................- 122 


ĐI TÌM MỘT CÁI GÌ KHÁC: MỘT CÁI GÌ DƯỜNG NHƯ 
LÀ HỒ THĂM - SỰ KHÔNG HUYEN THOẠI VẼ BÒ ĐỀ 


BA PHẨM ĐẦU 
CỦA BỌ KINH 
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT 





Trên một góc tường phòng tác giả 


PHẨM TỰ THỨ NHẤT 


Bài giảng tại chùa Liên Hoa ở Garden Grove, Califormia, 
ngày 10 tháng 3 năm 1990 


1. Chủ đề toàn phẩm Tự thứ nhất. 


Xoay hướng tất cả tâm thức, chuyển hướng tất cả ý 
thức vào giác ngộ vì lợi ích chúng sanh. Tất cả thân, 
khẩu, ý, tất cả những gì bên trong và bên ngoài dều 
phải đảo ngược lại trọn vẹn, hướng thắng vào giác ngộ 
vì lợi ích chúng sanh, đó là phát Bồ Đề Tâm. Thệ 
nguyện (pranidhi) phát Bồ Đề Tâm và quan trọng là lên 
đường thật sự, khởi sự lên đường (prasthäna) trong việc 
phát Bồ Đề Tâm. 

2. Mở rộng chủ đề. 

Theo bản Astada§asahasrika Prajñaparamitä (Thập bái 
thiên tụng, 18000 tụng; mỗi tụng, $loka, gồm một đơn 
vị có 32 vần) trong tạng kinh Tây Tạng thì phẩm Tự 
thứ nhất gồm có 22 loại Bồ Đề Tâm (trong 


Sutralamkara, chương IV, dòng 15-20, tổ Vô Trước 
Asanga cũng nói đến 22 loại Bô Đê Tâm này). 


Hai mươi hai loại Bồ Đề Tâm: 

Bồ Đề Tâm liên hệ với lòng quyết định, giống như mặt 
đât; 

Bồ Đề Tâm liên hệ với lòng chủ ý thành khẩn nghiêm 
chỉnh, giống như vàng chiếu sáng: 


Bồ Đề Tâm liên hệ với lòng chủ ý quả quyết dứt khoát, 
giông như mặt trăng; 


Phạm Công Thiện 
Bồ Đề Tâm liên hệ với sự thực hành cố găng, nỗ lực tu 
hành, giông như ngọn lửa bừng cháy hừng hực; 


Bồ Đề Tâm thuộc hệ với Bố Thí Đàn Na Ba La Mật, 
giông như một kho tàng châu báu lớn lao; 


Bỏ Đề Tâm kết hợp với Trì Giới Ba La Mật, giỗng như 
mỏ ngọc; 


Bồ Đề Tâm liên kết với Nhẫn Nhục Ba La Mật, giống 
như đại dương; 

Bồ Đề Tâm liên hệ với Tinh Tấn Ba La Mật, giống như 
sâm sét; 

Bồ Đề Tâm liên hợp với Thiền Định Ba La Mật, giống 
như ngọn núi; 


Bồ Đề Tâm liên hợp với Bát Nhã Ba La Mật, giống như 
vị thuôc trừ bệnh; 


Bồ Đề Tâm liên hợp với Phương Tiện Thiện Xảo, 
giông như bậc thây; 

Bỏ Đề Tâm liên hợp với Nguyện, giống như ngọc như ý; 
Bỏ Đề Tâm liên hợp với Lực, giống như mặt trời; 

Bồ Đề Tâm liên hợp với Trí, giống như bài hát dịu 
dàng; 

Bồ Đề Tâm liên hợp với Thần Thông Diệu Trí, giống 
như đại vương; 


Bô Đê Tâm liên hợp với sự trang bị Trí và Đức, giông 
như nhà chứa vàng ngọc châu bảo; 


Bỏ Đề Tâm liên hợp với Cảnh Giác Ngộ, giống như đại 
lộ; 


20 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


Bồ Đê Tâm liên hợp với Chỉ và Quán, giống như cỗ xe; 


Bỏ Đề Tâm liên hợp với sự gia lực của Đà La Ni, giống 
như suôi nước; 

Bỏ Đề Tâm liên hợp với Pháp Thí, giống như âm thanh 
vi diệu; 

Bồ Đề Tâm liên hợp với Nhất Thừa, giống như dòng 
sông nước lớn; 

Bỏ Đề Tâm liên hệ với Pháp Thân, giống như mây lớn 
đem mưa tới. 


Có thể phân chia nội dung những trang kinh (từ trang 
27 đên trang 43, bản Cưu Ma La Thập và bản dịch của 
Hòa Thượng Trí Tịnh) vào trong 22 loại Bô Đê Tâm 
trên. 


3. Nhìn chung toàn Phẩm Tự thứ nhất. 
Có thể thấy hai phần chính: 
- Phần thứ nhất (từ trang 17 đến trang 27) 


Sự hiện diện của những bậc A La Hán, Tỳ Kheo NI, Ưu 
Bà Tặc, Ưu Bà Di, hàng Bồ Tát; 


Sự hiện diện sáng rực của Đức Phật, thị hiện đủ mọi 
cảnh tượng tuyệt vời, bao trùm cả vũ trụ. 


- Phần thứ hai (từ trang 27 đến trang 43) 
Nội dung gồm có hai mươi hai loại Bồ Đề Tâm kể trên. 
4. Không khí cảm thức chung toàn Phẩm thứ nhất. 


Có thể tóm tắt trong hai chữ “Pháp Hỷ” hay “Pháp 
Lạc”. Niêm vui lớn vây phủ toàn phâm và toàn cả bộ 


7ƒ 


Phạm Công Thiện 


kinh. Niềm vui sâu thắm thoát ra từ thân Phật, từng lỗ 
chân lông, vây phủ tràn ngập cả vũ trụ. 


5. Thể hiện nội dung cụ thể. 


A/ Qua lòng cầu đạo của Xá Lợi Phất (Sariputra) được 
thê hiện qua hai câu hỏi: 

“Đại Bồ Tát phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật như thế nào 
đề biết tât cả các pháp, khi muôn dùng nhât thiệt chủng 
trí.” (trang 27) 


“Thế nào là Đại Bồ Tát lúc bố thí, do nơi sức huệ 
phương tiện nên đây đủ Ba La Mật?” (trang 36) 


B/ Đức Phật trả lời và lặp đi lặp lại để cho Xá Lợi Phất 
được ăn sâu vào thần thức: “Phải tu tập Bát Nhã Ba La 
Mật”, và quan trọng nhất là lời dạy của Đức Phật: “Này 
Xá Lợi Phát! Đại Bồ Tát dùng phương pháp chẳng an 
trụ mà an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật.” (ý nghĩa của 
“chăng an trụ mà an trụ” được khai phát rộng lớn từ 
trang 28 đến trang 45); còn câu “thời phải học Bát Nhã 
Ba La Mật” như một điệp khúc linh hiện trở đi trở lại 
nhắc nhở chúng sanh. (từ trang 30 cho đến trang 43) 


6. Văn mạch cần thiết. 


Cần phải đọc trọn 90 phẩm đề thấy tất cả ý nghĩa giao 
thông tương nhiếp với nhau. Ý nghĩa của đoạn kinh 
được soi sáng trong những đoạn kinh khác ở những 
phẩm khác. Xin nêu ra đôi chút liên hệ: 


- Về trang 17: xin đọc tập 3, tr. 78, 516, 546; 


- Về trang I8: xin đọc tập I, tr. 167-179, 420-426, tập 
3, tr. 276-295; 


- Về trang 21: xIn đọc tập 3, tr. 8l; 


72 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


- Về trang 22: xIn dọc tập 3, tr. 286; 
- Về trang 27: xIn đọc tập 3, tr. 167; 
- Về trang 28: xin đọc tập I1, tr. 165, 187-189, 194, 236- 
237; tập 2, tr. 135, 138, 140-141, 195-197, 455, 479, 
480-484; tập 3, tr. 124, 147, 313-314, 319, 425, 419- 
421,437; 
- Về trang 29: xin đọc tập I, tr. 174-177, 178, 186; tập 
3, tr. 22, 37, 59, 91, 110-112, 175, 310-311: 
- Về trang 31: xin đọc tập I, tr. 66; 
- Về trang 33: xin đọc tập I1, tr. 238-239, 272-289; tập 
2, tr. 130-131, 145, 148; tập 3, tr. 193, 447; 
- Về trang 38: xIn đọc tập 3, tr. 444-445. 
7. Pháp số phố thông. 
Ở phẩm Tự có những pháp số như sau: 
- Tam Giải Thoát: Không, vô tướng, vô tác (tam giải 
thoát môn). 
- Tam Tam Muội: Không tam muội, vô tướng tam 
muội, vô nguyện tam muội. 
- Ngũ Thần Thông: 

1. Thân túc thông 

2. Thiên nhĩ thông 

3. Tha tâm thông 

4. Túc mạng thông 

5. Thiên nhãn thông 

Gọi là Hữu Lậu Thông — chưa ra khỏi tam giới và 
lục đạo. 


73 


Phạm Công Thiện 


- Lục Thông: Lậu tận thông —- La Hán, Duyên Giác, 
Phật. 
- Tứ Niệm Xứ (tứ niệm xứ quán): 

1. Thân niệm xứ 

2. Thọ niệm xứ 

3. Tâm niệm xứ 

4. Pháp niệm xứ 

Bồn phẩm trong tam thập thất đạo phẩm. 


- Tứ Chánh Cần: 
1. Điều đữ đã sanh dứt trừ nó 
2. Điều dữ chưa sanh đừng đề sanh 
3. Điều lành chưa sanh làm cho sanh 
4. Điều lành đã sanh làm cho tăng trưởng 
Bồn trong 37 đạo phẩm. 


- Tứ Như Ý Túc (tứ thần túc): bốn phép thần thông 

1. Dục như ý túc 

2. Niệm như ý túc 

3. Tinh tấn như ý túc 

4. Tư duy như ý túc 

Bồn phép trong 37 đạo phẩm. 
- Ngũ Căn 

1. Tín căn 

2. Tinh tấn căn 

3. Niệm căn 

4. Định căn 

5. Huệ căn 

Năm trong 37 đạo phẩm 


- Ngũ Lực 
1. Tín Lực 
2. Tĩnh tân lực 


714 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


3. Niệm lực 

4. Định lực 

5. Huệ lực 

Năm trong 37 đạo phẩm 


- Thất Giác Phần Tam Muội 
1. Niệm 

2. Trạch pháp 

3. Tỉnh tấn 

4. Hỷ 

5. Trừ 

6. Định 

7. Xả 

Bảy trong 37 đạo phẩm 


- Bát Chánh Đạo Phần (bát chánh đạo) 
1. Chính kiến, chính tri kiến 

. Chính tư duy 

. Chính ngữ 

. Chính nghiệp 

. Chính mệnh 

. Chính tỉnh tấn 

. Chính niệm 

. Chính định 

Tám trong 37 đạo phẩm 


œ® "lì —=ĂtC¬+ t2 


- Tứ Vô Lượng Tâm: 
1. Từ 
2. Bi 
3. Hỷ 
4. Xả 


- Tứ Vô Sắc Định: 
1. Không vô biên xứ 
2. Thức vô biên xứ 


72 


Phạm Công Thiện 


3. Vô sở hữu xứ 
4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
- Bát Thắng Xứ: 
1. Timh tướng 
. Sắc cảnh 
. Nội ngoại 
. Chơn không 
. Diệu thức 
. Không vô 
. Phi tưởng 
. Tưởng định 
- Tứ Xả: 
1. Tài xả 
2. Pháp xả 
3. Vô úy xả 
4. Phiền não xả 


œ® ¬"ì —t€:+> C2 


- Tứ Nghĩa Xả Tướng: 
1. Bình đẳng 
2. Bất tranh 
3. Bất quan 
4. Bất hành 


- Cửu Thứ Đệ Định: Tứ thiền, tứ vô sắc định, diệt tận 
định. 


7ó 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


ĐẠI Ý PHẨM THỨ HAI 


PHỤNG BÁT 


1. Thực hiện công đức nêu ra trong Phẩm Tự thì được 
chư Thiên hiện đên phụng sự, hâu hạ cúng dường như 
hâu hạ cúng dường lúc Đức Phật đắc đạo. 


2. Chư Thiên tìm cách cho Bồ Tát xa lìa dâm dục. 
3. Chướng ngại của ngũ dục: 


- Sắc 
- Thịnh 
- Hương hoặc 
- Vị 
- Xúc 
Hoặc là: 
- Của cải 
- Sắc đẹp 
- Uống ăn 
- Danh vọng 
- Ngủ nghỉ 


4. Tuy nhiên, phương tiện lực thì tạm gọi là thọ hưởng 
ngũ dục như nhà ảo thuật hóa ra cảnh ngũ dục để độ 
chúng sanh, như trường hợp Sư Phụ Marpa của thầy 
Milarepa (thế kỷ XI, vị Thánh tăng Bồ Tát vĩ đại nhất 
của Tây Tạng). 


5. Tất cả đều là danh tự, chăng nên chấp trước (trang 
AT, “Chỉ có danh tự gọi là Bô Đê, chỉ có danh tự gọi là 
Bô Tát, chỉ có danh tự gọi là tánh không”). 


717 


Phạm Công Thiện 


6. Danh tự là “giả danh” (trang 47-48: “Vì danh tự là 
những pháp do nhân duyên hòa hợp mà thành, do nhớ 
tưởng phân biệt”). 


7. Thực tính của các pháp vốn là “không sanh, không 
diệt, không câu, không tịnh”. 


8. Trung Quản Luận (Mũlamadhyamakakärtkä) của 
Long Thọ (NägarJjuna): Anrodham anutpädam 
anucchedam a$ã$vatam Anekartham ananäartham 
anägamam anirøamam 

Yah Pratityasamufpadam prapañcopasamam sivam. 


Tạm dịch: 


Con kính lạy đẳng Giác Ngộ viên mãn, bậc Đạo Sư tối 
thượng - 

Đã thuyết giảng lý duyên khởi, bình thản an vui điệt bỏ 
hý luận; 

Ngài dạy: 


Bất diệt (anirodham), bất sinh (anutpädam), bất đoạn 
(anucchedam), Đá? (lường (a$ä§vatam), bất nhất 
(anekärtham), bá đj (anänärtham), bá: /z¡ (anägamam), 
bắt khứ (anirgamam). 


Bản Hán dịch 7zng Luận của Long Thọ, do Cưu Ma 
La Thập: 

Bắt sinh diệc bắt diệt 

Bắt thường diệc bắt đoạn 

Bắt nhất diệc bắt dị 

Bắt lai diệc bắt xuất 

Năng thuyết thị nhân duyên 

Thiện diệt chư hý luận 

Ngã khê thủ lễ Phật 


7% 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


Chu thuyết trung đệ nhất. 


Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trung Quán 
trong Luận Đại Trí Đó, tập I, trang 201: 


Chẳng sinh, chẳng diệt 

Chẳng đoạn, chẳng thường 

Chẳng một, chăng khác 

Chẳng đi, chẳng lại. 

Nhân duyên sinh pháp 

Khéo điệt hý luận 

Phật hay nói thể 

Nay con kính lễ. 
9. Về ba tam muội (không, vô tướng, vô tác), ý nghĩa 
của vô tướng theo Luận Đại Trí Độ: “Thế nào là vô 
tướng tam muội? Thấy sự vật không có tướng, không 
nhận, không đắm nhiễm, như kệ nói: 

Lời nói đã bặt 

Tâm hành cũng diệt 

Chẳng sinh, chẳng diệt 
Như tướng Niết Bàn so sánh với kinh Tâm Địa Quán, 
trang 173: 

“Tướng ngôn từ, hý luận tịch diệt... 

Tạm hành xứ diệt, Ngôn ngữ đạo đoạn ”. 


Ý nghĩa của vô tác (Đại Trí Độ Luận, tập l1. trang 197): 
“Thế nào là vô tác? Không quán các sự vật không hay 
chăng không, có hoặc chăng có” ví như Phật nói trong 
Pháp Cú bài kệ: 

Thấy có, thời sợ hãi! 

Thấy không, cũng sợ hãi! 

Cho nên chẳng chấp có, 


79 


Phạm Công Thiện 


Cũng lại chăng chấp không. 


- 


“Tâm không câu” cũng gọi là “vô tác tam muộT”. 


10. Về ý nghĩa của “Không Tam Muội”, theo Đại Trí 
Độ Luận (tập I, trang 197), chính là mười tám không. 
Có thê thu gọn ý nghĩa (đại ý) của Phẩm Phụng Bát 
trong câu kệ sau đây trong Đại Trí Độ Luận, tập ], 
trang 259: 


Nhân duyên sinh pháp 
Áy là không tướng 
Cũng là giả danh 
Cũng nói trung đạo. 
Nếu pháp thực có, 
Chẳng nên lại không. 
Nay không, trước có, 
Áy gọi là đoạn. _ 
Chẳng thường, chăng đoạn 
Cũng chẳng có, không, 
Tâm thức xư diệt, 

Lời nói cũng hết. 


20 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 
ĐẠI Ý PHẨM THỨ BA 


TU TẬP ĐÚNG 


Chúng ta lại nghe Bát Nhã, mỗi lần nghe là mỗi lần mới 
lạ. Dù có lặp đi lặp lại đến 100 ngàn lần đi nữa thì danh 
tự đều vẫn là danh tự mà ý nghĩa vẫn đổi khác. Không 
ai hiểu trọn vẹn giáo lý Phật cho bằng KrishnamurtI, 
thế mà lúc ngoài 85 tuổi, Krishnamurti vẫn nói: “Nếu 
tôi được biết rằng Đức Phật sẽ thuyết giảng nơi đây 
vào ngày mai thì không có gì trên thế giới này có thê 
ngăn chặn tôi lại đê đi đến nghe Đức Phật, và tôi sẽ đi 
theo Đức Phật cho đến tận cùng.” (Asit Chandmal, 
One Thousand Moons, Krishnamurti at eighty-five, 
trang 19: “If I knew the Buddha would be speaking 
here tomorrow, nothing 1n the world could stop me 
from going to listen to him, and I would follow hìm to 
the very end”). 


Kinh Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã nói, chính là Phật 
nÓI. 

Tu tập đúng là tương ứng với Phật ngữ, tức là Không 
ngữ, vô tướng ngữ và vô tác ngữ. 

Có thê rút gọn phẩm thứ ba (gồm 22 trang) vào trong 
mười ý chính sau đây: 

Tất cả chỉ có danh tự (từ con người cho đến Bồ Tát, 
Phật và Bát Nhã Ba La Mật); 


Danh tự là “những pháp do nhân duyên hòa hợp làm 
thành, chỉ do nhớ, tưởng, phân biệt giả danh mà nói” 
(đọc lại phâm thứ hai, trang 46-47); 


2ƒ 


Phạm Công Thiện 


Đại Bồ Tát lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng 
thây tât cả danh tự, vì chăng thây nên chăng châp 
trước (đọc lại phâm thứ hai, trang 48); 


Ngã, chúng sanh, thọ giả, mạng giả, sinh giả, dưỡng 
dục giả, tác giả, khởi giá, sử khởi giả, thọ giả, sử thọ 
giả, thư giả, kiến giả đều là bất khả đắc; 


Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, một ngày tu 
tập trí huệ hơn trên cả hàng Thanh văn, Bích chị Phật; 


Vì Đại Bồ Tát độ thoát tất cả chúng sinh, vì do nhân 
duyên của Đại Bồ Tát mà tất cả những thiện pháp của 
thê gian được phát sinh (trang 53); 

Tu tập đúng là tu tập tương ứng với Bát Nhã Ba La 
Mật, nghĩa là tương ứng với bảy môn không (trang 57), 
nghĩa là vượt qua cả ý nghĩa tương ứng: chẳng thấy tất 
cả tương ứng hay không tương ứng, chăng thấy hiệp 
với, “vì tánh của các pháp vốn rỗng không, nên không 
có pháp nào hiệp với pháp nào “(trang S8); 


Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật thì Phật và 
Bô Đê chăng hiệp với nhứt thiệt trí, vì Phật là nhứt thiệt 
trí, Bô Đê cũng là nhứt thiết trí (trang 64); 


Tương ứng kỳ diệu: “Chẳng có quan niệm rằng ta thực 
hành hay chăng thực hành Bát Nhã Ba La Mật, cũng 
chẳng có quan niệm rằng chăng phải thực hành cũng 
H phải chăng thực hành, mới là tương ứng với Bát 

hã” (trang 64-65). Chăng tu tập sắc thọ tưởng hành 
n là hữu hay vô, hữu thường hay vô thường, khổ hay 
lạc, ngã hay phi ngã, tịch diệt hay chăng tịch diệt, rỗng 
không hay chẳng phải rỗng không, hữu tướng hay là vô 
tướng, hữu tác hay là vô tác (trang 63); 


22 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


Quan trọng nhất là chăng vì Bát Nhã mà Đại Bồ Tát 
thực hành Bát Nhã, chẳng vì bất cứ cái gì cả (trang 64- 
68), tương ứng với Bát Nhã là tương ứng với không, vô 
tướng, vô tác, vì lợi ích cho vô lượng, vô số chúng sinh 
(trang 69) mà chẳng thấy chúng sinh, vì chúng sinh là 
bắt thọ, là không, là bất khả đắc, là Ủy (trang 70), và 
tương ưng với Không là tối đệ nhất, tối tôn, tối thắng, 
tối diệu, không có gì trên nữa (trang 69) và có tu tập 
pháp Không như thế thì có thể phát sinh Đại Từ và Đại 
Bi, chăng phát sinh những tâm thức trái ngược lại sáu 
Ba La Mật như: 


a) Tâm xan lẫn (phủ lấp bố thí Ba La Mật), 
b) Phạm giới (phủ lấp trì giới Ba La Mật), 
c) Sân hận (phủ lấp kiên nhẫn Ba La Mật), 
đ) Giải đãi (phủ lấp tỉnh tấn Ba La Mật), 
e) Tán loạn (phủ lấp thiên na Ba La Mật), 
Ð Vô trí (phủ lấp frí huệ Ba La Mật). 


Tương ứng với Không tính chính là Đại Từ, Đại Bi và 
tât cả Ba La Mật (trang 70). 


Tóm gọn lại, vì Không tính là “bất sinh” (đọc lại phẩm 
Tự thứ nhất, trang 28), cho nên tất cả đều đầy đù và đều 
đầy đủ tất cả: “7rong Tính Không chẳng có sắc thọ 
tưởng hành thức. Rời lìa sắc thọ tưởng hành thức cũng 
chẳng có Tĩnh Không” (đọc lại Phẩm Phụng Bát thứ 
hai, trang 47). Do đó, đứng từ chóp đỉnh Hy Mã Lạp 
Sơn ngó xuống thì Luân Hồi chính là Niết Bàn! Tất cả 
chân lý bất ngờ bùng vỡ trong giây phút ngay nơi 

v... Adhi sãnfavena-avabodha: An lành thanh tịnh 
lặng lẽ ngay từ đầu “vì bản lai đã thanh tịnh xong rồi” 
(trang 55). 


23 


Phạm Công Thiện 


NHỮNG CHÚ THÍCH CÀN THIẾT 


1. Thập lực (xm đọc kinh Duy Ma Cật, bản dịch HT Thích 
Huệ Hưng, trang 129-130 và kinh 74m Địa Quán, bản dịch 
HT Thích Tâm Châu, trang 460). 


2. Thập bát bất cộng (kinh Duy Ma Cật, trang 130, kinh Tâm 
Địa Quán, trang 83) so sánh 140 đức bât cộng (kinh 7ám 
Địa Quán, trang 137). 


3. Ba mươi hai tướng (kinh 7m Địa Quán, trang 111, Kmh 
Duy Mía Cát trang 134). 


4. Tám mươi thứ tốt (kinh 7m Địa Quán, trang 112). 


5. Sáu mươi hai kiến (kinh 7m Địa Quán, trang 293, Kinh 
Duy Ma Cát, kinh 152-153). 


6. Thập địa (kinh 74m Địa Quán, trang 295-296). 
7. Mười tám không (kinh 7m Địa Quán, trang 295-296). 


8. Phiền não, ngũ cái, tứ điên đảo (kinh 7m Địa Quán, 
trang 313-318, kinh Duy Ma Cát trang 128, 168) 


9. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng (kinh „uy 
Ma Cát trang 328-329). 


10. Năm phần Pháp thân (kinh Tâm Địa Quán, trang 331, 
kinh Duy Ma Cật trang 140). 


11. Mười Ba La Mật (kinh 7m Địa Quán, trang 369-370). 


12. Bốn ma quân (kinh Tâm Địa Quán, trang 387, kinh Duy 
Ma Cát trang 170). 


13. Căn bản phiền não và tùy phiền não (kinh 7m Địa 
Quán, trang 398). 


14. Mười hai bộ kinh (kinh Tâm Địa Quán, trang 423-424). 


24 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


15. Lục dục thiên (kinh 7m Địa Quán, trang 18, 44). 


16. Tam thiên đại thiên thế giới (kinh Tâm Địa Quán, trang 
4ó, kinh Duy Ma Cật, trang 170). 


17. Bảy nạn (kimh 7n Địa Quán, trang 268). 


18. Tứ vô úy của Phật và Bồ Tát (kinh Tâm Địa quán trang 
278, Đại Trí Độ Luận trang 252-257, kinh Duy Ma Cật, 
trang 130). 


19. Ba mươi bảy phâm trợ đạo (kinh Duy ÄM⁄a Cật, trang 136, 
nhât là trang 142, 143, 144). 


20. Tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp (kinh D„y Ma Cật, trang 
135). 


21. Hồi hướng tâm (kinh uy Ma Cật trang 136). 


22. Đề Thích, Tứ thiên vương (kinh Duy Ma Cật trang 139, 
174). 


23. Âm, giới, nhập (kinh „uy Ä⁄a Cái trang 140). 
24. Lục thông (kinh Dwy Ma Cật trang 141). 
25. Tam minh ( kinh Duy Ma Cát trang 142). 


26. Chỉ quán (kinh Duy Ma Cật trang 144); Giác quán (kinh 
Duy Ma Cật trang 146); Diệt tận định (kinh Duy Ma Cật 
trang 145). 


27. Tam không (kinh Duy Ma Cát trang 147). 
28. Bát bội xả, bát giải thoát (kinh D2„y Ma Cật trang 148). 


29. Thanh văn, Bích chi Phật (kinh Duy Mía Cát trang 149, 
kinh 74m Địa Quán trang 238). 


30. Xá Lợi Phất (kinh Duy Ma Cái trang 145); Tu Bồ Đề 
(kinh Duy Ma Cật trang 149). 


25 


Phạm Công Thiện 


31. Vô lậu (kinh Duy Ma Cát trang 154). 
32. Năm món trược (kinh Duy Ma Cát trang 155). 
33. Bất Thối Chuyền (kinh Dwy ÄM⁄a Cật trang 156). 


34. Mười hai duyên khởi (kinh Duy Mía Cật trang 161-162; 
Đại Trí Độ Luận tập 1, trang 219-220; kinh Tâm Địa Quản 
trang 115). 


35. Hý Luận (kinh Duy Ma Cật trang 163). 


36. Kiết sử (kinh D„y Mía Cát trang 156-166; Chín món não 
(kinh Duy Ma Cật trang 168). 


37. Ngũ minh (kinh 74m Địa Quán, trang 364). 
38. 404 bệnh (kinh Tâm Địa Quán trang 350). 
39. 37 thứ bắt tịnh uế tác (kinh 7m Địa Quán trang 344). 


40. Ba loại từ bi: 1/ Chúng sinh duyên từ bị; 2/ Pháp duyên 
từ bị; 3/ Vô duyên từ bị (kinh Tâm Địa Quán trang 252); 
Đông thê đại từ bị (kinh 7m Địa Quán trang 21 T). 


41. Nhất Niệm và Sát na (kinh 7m Địa Quán trang 222). 


42. Vô ngã và vô thường (kinh Tâm Địa Quán trang 221- 
222). 


43. Ba tịnh giới (kinh 74m Địa Quán trang 154). 
44. Bát tự tại (kinh 7đm Địa Quán trang 137). 
45. Thập khí (kinh Tâm Địa Quản trang 136). 


46. Bất Thoái (kinh Tâm Địa Quán trang 132, kinh Duy Ma 
Cật trang 156). 


47. Mười danh hiệu Phật (kinh 72m Địa Quán trang 116, 
kinh Duy Ma Cát trang 174-175). 


2ó 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


48. Tứ thiện căn, gia hành vị: noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ nhất 
(kinh Tâm Địa Quán, trang 114). 


49. Tam thân Phật (kinh Tâm Địa Quán trang 101-105). 


50. Từ 18 Không đến 20 Không (Bá: Nhã, phẩm thứ 18, Vấn 
Thừa, tập 1, trang 238-245). 


51. Giải nghĩa rộng về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý 
phần, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát thánh đạo, mười 
trí, ba tam muội, ba căn, thập niệm, thập lực, tứ vô sở úy, tứ 
vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp, xin đọc phẩm thứ 19, 
Quãng Thừa (Ma Ha Bát Nhã, tập 1, trang 272-295). 


52. Giải thích mười thí dụ: huyễn, hóa, diệm, trăng dưới 
nước, hư không, tiêng vang, thành càn thát bà, mộng ảnh, 
hình trong gương (Đại Trí Độ Luận, tập 1, trang 227-251). 


27 


Phạm Công Thiện 
CHÚ THÍCH CHO GIỚI TÂY HỌC 


L Về danh tự và thực tại, xin đọc Bức Thư Thứ Bảy của 
Plato (Platon; 342b-344b). 


II. Về chân lý, sự tương ứng giữa tri thức và thực tại, xin 
truy nguyên ý nghĩa tính thê luận chính yếu thống trị thần 
học và triết học Tây phương qua mệnh đề căn bản thời 
Trung cô Tây phương: 

1) Veritas est adaequatio rel et Intellectus; 

2) Veritas est adaequatio rei ad 1ntellectum; 

3) Veritas est adaequatio Intellectus ad rem. 


Và những biến thể trong thần học Thiên Chúa Giáo: 
1) Adaequatio re1 (creandae) ad 1ntellectum (divinum) 
2) Adaequatio 1ntellectus (humam) ad rem (creatum) 


Và liên hệ giữa ens creatum với Intellectus divimnus (tức là 
1ntellectus humanus với Intellectus divinus). 


II. Essentia của verfas là convenlentia (verltas est 
adaequatio Intellectus et rel), chưa tới được Bât Nhị, do đó 
vân nô lệ vào hữu thê và tính thê của hiện thê. 


IV. So sánh với triết lý Hy Lạp: Convenientia khởi phát từ 
homoiosis của logos với pragma (homolosis của Hy Lạp 
tương ứng với triệt lý Đức: uebereinstimmun). 


V. Chữ Cái và Con của triết lý Việt Nam vượt ra ngoài tất 
cả sự tương ứng trên, và trở lại tương ứng với ý nghĩa “Bát 
Nhã là mẹ của Chư Phật”. Trở về nguồn của Việt Tính như 
thực, vượt ra ngoài truyền thống Tây phương từ Plato cho 
đến Hegel, Marx và Nietzsche. 


28 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


PHẨM THỨ TƯ 
VẤNG SINH 


(Tập I, trang 71-103) 


A. VẤN ĐẠO 


Hai vị đại đệ tử vấn đạo; vị chính như thường lệ là ngài 
Xá Lợi Phất và vị phụ là ngài A Nan (ngài Xá Lợi Phát, 
trang 71, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 92; ngài A Nan, trang 
102, 103). Nội dung chính yếu là những câu hỏi của 
ngài Xá Lợi Phất, gồm có mười một câu mà những câu 
hỏi chính yêu gồm có bảy câu như sau: 

1. Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã 
Ba La Mật có thê tu tập tương ưng như vậy, những vị 
ấy từ cõi nào chết rồi sanh đến cõi này, từ cõi này chết 
rôi sẽ sanh về đâu? (trang 70) 

2. Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Bồ Tát thân nghiệp 
bất tịnh, khẩu nghiệp bắt tịnh, ý nghiệp bất tịnh? (trang 
S0) 


3. Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Đại Bồ Tát dứt trừ 
thô nghiệp của thân khâu ý? (trang 83) 

4. Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Phật Đạo của Đại Bồ 
Tát? (trang 84) 

5. Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Bồ Tát thực hành sáu 
Ba La Mật không ai phá hoại được? (trang 84) 


6. Bạch đức Thế Tôn! Những gì là trí huệ của Đại Bồ 
Tát? (trang 86) 


29 


Phạm Công Thiện 


7a. Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là (ngũ) nhãn thanh 
tịnh của Đại Bô Tát (trang 87). Từ câu hỏi thứ bảy này 
thì phát ra năm câu hỏi được đặt ra theo thứ tự của ngũ 
nhãn (nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và 
Phật nhãn): 
7b. Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là nhục nhãn thanh tịnh 
của Đại Bồ Tát? (trang 87) 
8. Bạch đức Thế Tôn! Thế nảo là thiên nhãn thanh tịnh 
của Đại Bô Tát? (trang 87) 
9. Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là huệ nhãn thanh tịnh 
của Đại Bô Tát? (trang 88) 
10. Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là pháp nhãn thanh tịnh 
của Đại Bồ Tát? (trang 88) 
11. Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Phật nhãn thanh tịnh 
của Đại Bồ Tát? (trang 92) 
Ngài A Nan chỉ hỏi hai câu: 

1. Duyên cớ gì mà đức Phật mỉm cười? (trang 
102) 

2. Duyên cớ mà miệng Phật phóng ra những ánh 
sáng? (trang 103) 
B. ĐỨC PHẬT DẠY ĐẠO 

(về câu hỏi thứ nhất) 
1. Đức Phật nói về câu hói thứ nhất của ngài Xá Lợi 
Phât (sinh từ cõi nào). Tông quát: 
a/ Những bậc Bồ Tát từ cõi khác sinh đến cõi này. 

Các Bô Tát này có những đặc điêm như: mau tương 
ứng với Bát Nhã Ba La Mật cho nên những pháp thâm 


30 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


diệu đều hiện ra tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật; 
sinh đên đâu cũng thường gặp chư Phật; 


b/ Hoặc có Bồ Tát từ cung trời Đâu Suất sinh xuống 
đây. Các Bồ Tát này có đặc điểm như: đều là hàng nhất 
sinh bổ xứ; chăng mất sáu môn Ba La Mật; sinh đến 
chỗ nào thì tất cả môn đà la ni và tất cả tam muội đều 
mau hiện ra (trang 72); 


c/ Hoặc có Bồ Tát vẫn từ nhân gian trở lại nhân 
gian. Các vị này có những đặc điểm như: căn tính chậm 
lụt (trừ bậc bất thối chuyên); chăng thể mau chóng 
tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật; các môn đà la ni và 
các môn tam muội chăng mau chóng phát hiện (trang 
72). 


2. Đức Phật trả lời phần thứ hai của câu hỏi thứ nhất 
của ngài Xá Lợi Phất (khi chết sẽ sinh về đâu): Đại Bồ 
Tát tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật thì từ một Phật 
độ chết sẽ sinh về một Phật độ khác, luôn luôn chẳng 
xa rời chư Phật (trang 72); 


3. Đức Phật khai triển những trường hợp khác nhau của 
từng hạng Đại Bô Tát: 


L Có Đại Bồ Tát chẳng dùng phương tiện: 
- 8) Mà nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ 
thiên; 
b) Thực hành sáu Ba La Mật; 
c) Đắc thiên, sinh lên trường thọ thiên; 


d) Từ cung trời trường thọ thiên, sinh xuống nhân 
gian gặp chư Phật; 


e) Căn tính không được mau lẹ (trang 72). 


3ƒ 


Phạm Công Thiện 


II Có Đại Bồ Tát chẳng dùng phương tiện: 
a) Cũng nhập từ sơ thiền đến tứ thiền; 
b) Cũng thực hành Bát Nhã Ba La Mật; 
c) Xả thiền sinh xuống dục giới; 
d) Căn tính cũng chậm lụt. 

HI. Có Đại Bồ Tát dùng sức phương tiện: 


a) Nhập từ sơ thiền đến tứ thiền; nhập từ tâm đến 
xả tâm; nhập hư không xứ định đến phi phi tưởng xứ 
định; tu tập tứ niệm xứ đến bát chánh đạo; thực hành 
thập lực, đại từ, đại bị; 


b) Chăng sinh theo sắc thiền; chăng sinh theo vô 
lượng tâm; chẳng sinh theo vô sắc định mà sinh nơi nào 
có Phật xuất thế; thường chăng rời hạnh Ba La Mật; sẽ 
thành Phật trong hiền kiếp (trang 73). 


1. Có Đại Bồ Tát dùng sức phương tiện: 


a) Nhập từ sơ thiền đến tứ thiền; nhập từ tâm đến 
xả tâm; nhập hư không xứ định đên phi phi tưởng định; 


b) Chăng sinh theo thiền mà sinh trở lại dục giới; 
c) Đề thành tựu chúng sinh (trang 74). 
V. Có Đại Bồ Tát dùng sức phương tiện: 


a) Nhập từ sơ thiền đến tứ thiền; nhập từ tâm đến 
xả tâm; nhập hư không xứ định đên phi phi tưởng định; 


b) Chăng sinh theo thiền mà sinh vào các cõi trời 
dục giới, như cõi tứ thiên vương hoặc cõi Đao Lợi, Dạ 
Ma, Đâu Suât, Hóa Lạc, Tha Hóa; 


c) Để thành tựu chúng sinh trong các cõi này; 


32 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


d) Và cũng đề thanh tịnh Phật độ; 

e) Gần gũi chư Phật (trang 74). 

VI. Có Đại Bồ Tát dùng sức phương tiện: 

a) Thực hành Bát Nhã Ba La Mật, nhập sơ thiền; 

b) Ở cõi này mạng chung sinh về trời Phạm Thiên; 

c) Làm đại Phạm vương; 

d) Rồi đến các Phật độ, nơi nào có Phật mới thành 
vô lượng chánh giác; 

e) Mà chưa chuyển pháp luân thì khuyến thỉnh 
chuyên pháp luân (trang 74). 

VII. Có Đại Bồ Tát dùng sức phương tiện: 

a) Thực hành Bát Nhã Ba La Mật, nhất sinh bổ 
xứ, nhập sơ thiên đên tứ thiên; nhập từ tâm đên xả tâm; 
nhập không xứ định đên phi phi tưởng xứ định; tu tứ 
niệm xứ đên bát chánh đạo; nhập không tam muội, vô 
tướng tam muội, vô tác tam muội; 


"` Chăng sinh theo thiền mà sinh nơi có Phật xuất 

thê, tu phạm hạnh; 

c) Hoặc sinh nơi cung trời Đâu Suất; 

d) Lúc mạng chung chẳng mất chính niệm, đủ 
thiện căn; 

e) Có vô số trăm ngàn ức vạn chư thiên cung kính 
vây quanh, đên sinh nơi đây mà được thành vô thượng 
bô đê (trang 75). 


VIII Có Đại Bồ Tát được: 
a) Lục thần thông; 


33 


Phạm Công Thiện 

b) Chẳng sinh dục giới, sắc giới và vô sắc giới; 

c) Mà từ một Phật độ đến một Phật độ, cung kính 
cúng dường, tôn trọng tán thán chư Phật (trang 75). 
IX. Có Đại Bồ Tát thì: 

a) Du hí thần thông từ một Phật độ đến một Phật 
độ; 

b) Nơi nào Bồ Tát này đến thì không có Thanh 
văn và Bích chi Phật thừa; 

c) Cũng không có danh từ nhị thừa (trang 76). 
X. Có Đại Bồ Tát thì: 

a) Du hí thần thông từ một Phật độ đến một Phật 
độ; 

b) Chỗ nào mà Bồ Tát này đến thì cõi đó thọ 
mệnh vô lượng (trang 76). 
XI. Có Đại Bồ Tát thì: 

a) Du hí thần thông từ một Phật độ đến một Phật 
độ; 

b) Nơi nào không có Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) 
thì tán thán công đức của Phật, Pháp và Tăng; 


c) Chúng sinh nơi đó, vì được nghe danh của Phật, 
Pháp, Tăng nên sau khi mệnh chung sinh trước chỗ chư 
Phật (trang 76). 


XII. Có Đại Bồ Tát thì: 
a) Lúc sơ phát tâm thì được sơ thiền đến tứ thiền; 


b) Được tứ vô lượng tâm; 


34 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


e) Được tứ vô sắc định; 
d) Tu Tứ niệm xứ đến Bát Chánh Đạo; 
e) Cho đến 18 pháp bất cộng; 


Bồ Tát này không sinh trong tam giới mà 
thường sinh nơi chúng sinh có lợi ích (trang 76). 


XIII. Có Đại Bồ Tát thì: 

a) Lúc sơ phát tâm, thực hành sáu Ba La Mật; 

b) Lên ngôi Bồ Tát; 

c) Được bậc bất thối chuyền (trang 77) 
XIV. Có Đại Bồ Tát thì: 

a) Lúc sơ phát tâm bèn được vô thượng bồ đề; 

b) Chuyền pháp luân; 

c) Sau khi đem sự lợi ích cho chúng sinh, liền 
nhập Niệt Bàn; 

d) Chính pháp trụ thế hoặc một kiếp hoặc dưới 
một kiệp (trang 77). 
XE. Có Đại Bồ Tát thì: 


a) Lúc sơ phát tâm, liền tương ứng với Bát Nhã 
Ba La Mật; 


___ b) Cùng vô số trăm ngàn ức Bồ Tát từ một Phật độ 
đên một Phật độ; 


c) Đề thanh tịnh Phật độ (trang 77). 
XI. Có Đại Bê Tát thì dùng sức phương tiện: 
a) Thực hành Bát Nhã Ba La Mật; 


35 


Phạm Công Thiện 


b) Được tứ thiền, tứ vô sắc định; 


c) Rồi du hí trong đó (nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, 
nhập diệt tận định, xuất diệt tận định, nhập nhị thiền 
cho tới tứ thiền, xuất tứ thiền, nhập diệt tận định, nhập 
không xứ định tới phi phi tưởng xứ định; xuất phi phi 
tưởng xứ định, nhập diệt tận định); 


đ) Nhập siêu việt định (trang 78). 
XEII. Có Đại Bồ Tát dùng sức phương tiện: 
a) Thực hành Bát Nhã Ba La Mật; 
b) Tu tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng; 


c) Chăng trụ lấy những quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà 
Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích chi Phật; 


d) Dùng sức phương tiện để độ chúng sinh, nên 
phát khởi bát chánh đạo phân; 


e) Đem bát chánh đạo phần làm cho chúng sinh 
được quả Tu Đà Hoàn đên quả Bích chị Phật; 


?) Tất cả những quả A La Hán, Bích chi Phật và trí 
của các bậc này đều là vô sinh pháp nhân của Đại Bồ 
Tát. Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy 
thì được an trụ vào bậc bất thối chuyền (trang 78). 


XVII. Có Đại Bồ Tát thì: 

a) An trụ sáu Ba La Mật; 

b) Trang nghiêm cung trời Đâu Suất; 

c) Đây là Bồ Tát trong Hiền Kiếp (trang 79). 
XIX. Có Đại Bồ Tát thì: 

a) Tu tứ thiền đến 18 pháp bất cộng; 


3ó 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


b) Mà chưa chứng Tứ Đề; 
c) Đây là bậc Bồ Tát nhất sinh bổ xứ (trang 79). 


XX. Có Đại Bồ Tát thì: 


a) Tu hành đạo vô thượng Bồ Đề; 
b) Trong vô lượng a tăng kỳ kiếp (trang 79). 


XXI. Có Đại Bồ Tát thì: 


a) An trụ sáu Ba La Mật; 

b) Thường siêng tỉnh tấn; 

c) Vì lợi ích chúng sinh; 

d) Chăng nói bàn đến sự vô ích (trang 79). 


XXII. Có Đại Bồ Tát thì: 


a) An trụ sáu Ba La Mật; 

b) Thường siêng tỉnh tấn; 

c) Vì lợi ích chúngsinh; 

d) Từ một Phật độ dến một Phật độ: 


e) Để dứt trừ ba ác đạo của chúng sinh. 


XXIII. Có Đại Bồ Tát thì: 


a) An trụ sáu Ba La Mật; 
b) Lấy đàn na làm đầu; 
c) Đề đem sự an lạc cho tất cả chúng sinh; 


d) Ban cho họ những nhu cầu vật chất trong đời 


sông (trang 80). 
XXIV. Có Đại Bồ Tát thì: 


37 


Phạm Công Thiện 


a) Thực hành Bát Nhã Ba La Mật; 
b) Biến thân hình như Phật; 


c) Vì chúng sinh: trong địa ngục, trong súc sinh, 
trong ngạ quỷ mà thuyêt pháp (trang 80). 


XXE. Có Đại Bồ Tát thì: 
a) Thực hành sáu Ba La Mật; 
b) Biến thân hình như Phật; 


©) Đến khắp mười phương hằng sa thế giới để 
thuyết pháp cho chúng sinh và nghe Phật pháp, phát 
khởi quôc độ cho mình; 


đ) Đây là bậc nhất sinh bổ xứ (trang 80). 
XXEƯI. Có Đại Bồ Tát thì: 

a) Thực hành sáu Ba La Mật; 

b) Thành tựu 32 tướng tốt; 

c) Sáu căn tịnh lợi 


___ đ) Nhờ sáu căn tịnh lợi được chúng sinh mến kính, 
Bồ Tát lân hôi đem pháp tam thừa cứu độ họ (trang 81). 


XXVII. Có Đại Bồ Tát thì: 
a) Thực hành sáu Ba La Mật; 
b) Được các căn thanh tịnh; 


c) Vẫn không tự cao, cũng chăng khinh người 
(trang 6]). 


XXVIII. Có Đại Bồ Tát thì: 


36 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 
8) Lúc sơ phát tâm an trụ đàn na Ba La Mật cho 
đên bực bât thôi chuyên; 
b) Trọn chẵng sa vào ba ác đạo (trang 81). 
XXIX. Có Đại Bồ Tát thì: 
a) Lúc sơ phát tâm cho đến bậc bất thối chuyền; 
b) Chẳng bỏ rời thập thiện (trang 81). 
XXX. Có Đại Bồ Tút thì: 
a) An trụ trong đàn na và thi la Ba La Mật: 
b) Làm chuyền luân thánh vương; 
c) Đặt chúng sinh nơi thập thiện đạo; 
đ) Đem tài vật bố thí cho chúng sinh (trang 81). 
XXXI. Có Đại Bồ Tát thì: 
a) An trụ trong đàn na và thi la Ba La Mật; 


b) Trong vô lượng ngàn muôn đời làm chuyển 
luân thánh vương; 


c) Gặp vô lượng trăm ngàn đức Phật và đều cung 
kính cúng dường tôn trọng tán thán tât cả (trang 82). 


XXXII Có Đại Bồ Tát thì: 


a) Thường đem chánh pháp đề soi sáng cho chúng 
sinh; 


b) Cũng được lợi ích tự soi sáng; 


c) Mãi đến lúc thành vô thượng bồ đề trọn chẳng 
rời Sự SOI sáng đó (trang 82). 


39 


Phạm Công Thiện 


Sau đó, Đức Phật nói: “... Đại Bề Tát lúc thực hành 
Bát Nhã Ba La Mật, thân, khẩu và ý đều thanh tịnh, 
chăng đề vọng khởi.” (trang 82) 
C. ĐỨC PHẬT DẠY ĐẠO 

(từ câu hỏi thứ hai đến câu hỏi thứ mười một) 

- Về câu hỏi thứ hai của Xá Lợi Phất: “Bạch Đức 

Thế Tôn? Thế nào là Bồ Tát thân nghiệp bất 

tịnh, khẩu nghiệp bắt tịnh, ý nghiệp bắt tịnh?” 
Đối với câu hỏi này, Đức Phật nói: “Nghĩ về thân, 
khẩu, ý và thấy rằng thân, khẩu, ý có tác dụng tướng 
dạng như vậy thì đó là thân, khẩu, ý bất tịnh. Nhận diện 
đây là thân, đây là khẩu, đây là ý: đó là thân, khẩu, ý 
bât tịnh”. Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bô 
Tát chăng. thấy. có thân, chẳng thấy có khẩu, chẳng thấy 
có ý; vì nêu thấy có thân, khâu, ý thì có thể sinh những 
tâm niệm che lắp sáu Ba La Mật như xan tham (che lấp 
bố thí), phạm giới (che lấp thi la), sân nhuế (che. lấp săn 
đè), giải đãi (che lấp tỳ lê gia), tán loạn (che lấp thiền 
na), ngu sỉ (che lấp trí huệ). (trang 83) 


- Về câu hỏi thứ ba của Xá Lợi Phát: “Bạch Đức 
Thê Tôn! Thê nào là Đại Bô Tát dứt trừ thô 
nghiệp của thân, khâu, ý?” (trang 83) 

Đức Phật trả lời qua ba câu quyết định: 

a) Có thê dứt trừ thô nghiệp của thân, khẩu, ý: nếu 

chẳng thấy có thân, khẩu, ý. 


b) Có thể dứt trừ thô nghiệp của thân, khẩu, ý nếu từ 
lúc sơ phát tâm thực hành thập thiện đạo, chẳng móng 
tâm Thanh văn, chẳng móng tâm Bích chi Phật. 


40 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


c) Có thê dứt trừ thô nghiệp của thân, khẩu, ý: lúc thực 
hành Bát Nhã Ba La Mật, thanh tịnh Phật đạo mà thực 
hành: 
1. Đàn na (bố thí) Ba La Mật 
2. Thi la (trì giới) Ba La Mật 
3. Săn đề (nhân nhục) Ba La Mật 
4. Tỳ lê gia (tinh tân) Ba La Mật 
5. Thiên na (thiên định) Ba La Mật tức là phương 
tiện thiện xảo: Lòng từ bị. 
- Về câu hỏi thứ tư của Xá Lợi Phất: “Bạch Đức 
Thê Tôn! Thê nào là Phật đạo của Đại Bồ Tát?” 
(trang §4) 
Đức Phật nói: 
a) Nếu chăng thấy có thân, khẩu và ý; 
b) Chăng thấy có sáu Ba La Mật; 


c) Chăng thấy có Thanh Văn, Bích chi Phật, Bồ Tát và 
Phật; 


đ) Vì tất cả Pháp đều bất khả đắc (trang 84). 


- Về câu hỏi thứ năm của Xá Lợi Phất: “Bạch Đức 
Thê Tôn! Thê nào là Đại Bồ Tát thực hành sáu 
Ba La Mật mà không ai phá hoại được?” (trang 
84) 

Đức Phật nói: 

a) Nếu lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát 

chăng nghĩ răng có: 


1. Thành phần tổ hợp thành ra con người, tức là 
ngũ uân (sắc, thọ, tưởng, hành, thức); 


4ƒ 


Phạm Công Thiện 


2. Những yếu tố trung gian giữa con người và thế 
giới (ngoại giới), tức là 12 xứ (nhãn, nhị, tỉ, thiệt, thân, 
ý/săc, thanh, hương ,vị, xúc, pháp); 


3. Khu vực hoạt động trong toàn bộ sinh hoạt của 
con người, tức là I8 giới (nhãn giới, nhĩ giới, tỉ giới, 
thiệt giới, thân giới, ý giới, sắc giới, thanh giới, hương 
gIỚI, VỊ gIỚớI, Xúc giới, pháp giới, nhãn thức giới, nhĩ 
thức giới, tỉ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và 
ý thức giới); 

4. Ba mươi phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh 
cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát 
chánh đạo phần; 


5. Sáu ba la mật: đàn na (bố thí) ba la mật, thi la 
(trì giới) ba la mật, sằn đề (nhẫn nhục) ba la mật, tỳ lê 
gia (tinh tấn) ba la mật, thiền na (thiền định) ba la mật, 
bát nhã ba la mật; 


6. Thập lực, tứ vô úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất 
cộng; 


-/. Những quả từ Tu đà Hoàn cho đến vô thượng 
bô đê (trang 8Š). 


b) Đại Bồ Tát an trụ trong Bát Nhã ba la mật thì: 
1. Đầy đủ trí huệ 


2. Nhờ trí huệ này mà không sa vào ác đạo, cũng 
chăng sinh vào trong loài người tệ ác, nghẻo cùng; 


3. Thân thê cảm thọ của Bồ Tát chăng bị hàng 
thiên nhơn và a tu la chê ghét. (trang 85) 


42 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


- Về câu hỏi thứ sáu của Xá Lợi Phát: “Bạch Đức 
Thê Tôn! Những øì là Trí Huệ của Đại Bô Tát?” 
(trang §6) 
Đức Phật nói: 
a) Nhờ trí huệ ấy mà Đại Bồ Tát THẦY hằng, sa chư 
Phật ở mười phương và cũng NGHE Phật thuyêt pháp, 
cùng THẤY Phật độ nghiêm tịnh; 
b) Do trí huệ ấy mà Đại Bồ Tát chăng có cảm tưởng 


Phật, Bồ Tát, Bích chi Phật, Thanh văn, cũng chăng có 
cảm tưởng về Ngã và Quốc độ; 


c) Nhờ trí huệ ấy mà Đại Bồ Tát: 
1. Thực hành sáu ba la mật mà chẳng thấy sáu ba 
la mật; 
__2. Thực hành tứ niệm xứ đến 18 pháp bất cộng mà 
chăng thây có tứ nệm xứ đên I8 pháp bât cộng; 
đ) Nhờ trí huệ ấy mà Đại Bồ Tát có thê đầy đủ tất cả 
pháp mà vân không thây có tât cả pháp; 
e) Có Đại Bồ Tát, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật thì 
thanh tịnh được ngũ nhãn, gọi là ngũ nhãn thanh tịnh: 
1. Nhục nhãn; 
2. Thiên nhãn; 
3. Huệ nhãn; 
4. Pháp nhãn; 
5. Phật nhãn (trang 86-87) 
- Về câu hỏi thứ bảy của Xá Lợi Phát: “Bạch Đức 
Thê Tôn! Thê nào là nhục nhãn thanh tịnh của 
Đại Bồ Tát?” 


43 


Phạm Công Thiện 
Đức Phật nói: 
a) Có Đại Bồ Tát nhục nhãn thấy xa trăm do tuần, có vị 
thây hai trăm do tuân; 
b) Có vị thấy toàn cõi Diêm Phù Đề; 
c) Có vị thấy hai thiên hạ hoặc ba bốn thiên hạ; 
đ) Có vị thấy khắp tiêu thiên thế giới hoặc thấy trung 
thiên thê giới; 
e) Có vị thấy suốt đại thiên thế giới (trang 87). 
- Về câu hỏi thứ tám của Xá Lợi Phất: “Bạch Đức 
Thê Tôn: Thê nào là thiên nhãn thanh tịnh của 
Đại Bồ Tát?” 
Đức Phật nói: 
a) Có Đại Bồ Tát dùng thiên nhãn đề thấy như Tứ thiên 
VƯƠng đã thây, hoặc như Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, 
Đâu Xuât Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Thiên, Phạm 
Thiên Vương, cho tới như Sắc Cứu Cánh Thiên đã 
thây; 
b) Thấy chúng sinh trong hằng sa thế giới chết nơi đây 
sinh nơi kia. Thây chô này từ Tứ Thiên Vương cho đên 
Sắc Cứu Cánh Thiên chăng biệt, chăng thây được 
(trang 88). 
- Về câu hỏi thứ chín của Xá Lợi Phát: “Bạch Đức 
Thê Tôn! Thê nào là huệ nhãn thanh tịnh của 
Đại Bồ Tát?” 
Đức Phật nói: 
a) Huệ nhãn của Bồ Tát chăng nghĩ rằng: 
1. Có những pháp hữu vi, vô vị; 


44 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


2. Có những pháp thế gian, xuất thế gian; 
3. Có những pháp hữu lậu, vô lậu; 


b) Mà không pháp nào chẳng thấy, không pháp nào 
chăng nghe, không pháp nào chăng hay, không pháp 
nào chăng biệt (trang 88). 


- Về câu hỏi thứ mười của Xá Lợi Phát: “Bạch Đức 
Thê Tôn! Thê nào là pháp nhãn thanh tịnh của 
Đại Bồ Tát?” 


Đức Phật nói: 

a) Do nơi pháp nhãn Bồ Tát biết: 

. Người này là tùy tín hạnh; 

.- Người này là tùy pháp hạnh; 

. Người này là vô tướng hạnh; 

‹ Người này tu môn vô tướng giải thoát; 
. Vô tác giải thoát; 

. Môn không giải thoát; 

. Được ngũ căn; 


. Do được ngũ căn mà được vô gián tam muội; 


\©  ằœ ¬\ ©  Cœ + C2) \ = 


. Do được vô gián tam muội mà được trí giải 
thoát; 


10. Do được trí giải thoát mà dứt trừ tam kiết; 


11. Do dứt trừ tam kiết và thấy vô ngã, nghi ngờ 
và giới thủ, gọi là được quả Tu Đà Hoàn; 


12. Người được tư duy đạo làm mỏng bót tham, 
sân, s1, gọi là được quả Tư Đà Hàm; 


+5 


Phạm Công Thiện 


13. Người này tinh tiễn tư duy đạo, dứt tham, sân, 
s1, dục giới, gọi là được quả A Na Hàm; 


14. Người này tĩnh tiên tu đạo, dứt tham, sân, sĩ, 
mạn, sắc giới và vô sắc giới, được quả A La Hán; 


15. Người tu môn giải thoát (không, vô tướng, vô 
tác) được ngũ căn, được vô gián tam muội, trí giải 
thoát, do trí giải thoát mà biết rõ bao nhiêu phiền não, 
nghiệp nhơn tích tập, đều là pháp tịch diệt, và được quả 
Bích chi Phật (trang 90). 


b) Do nơi pháp nhãn, Đại Bồ Tát biết: 


1. Người này sơ phát tâm bồ đề, thực hành sáu ba 
la mật, thành tựu tín căn và tinh tân; 


2. Người này thiện căn thuần hậu, vì dùng sức 
phương tiện mà thọ thân để lợi ích chúng sanh: 

- hoặc sanh dòng Sát Đề Lợi; 

- dòng Bà La Môn; 

- dòng cư sĩ; 

- hoặc sanh cõi trời Tứ thiên vương, trời Đao Lợi, 
trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa. 
Và luôn luôn giáo hóa thành tựu chúng sanh, và cấp thí 
mọi nhu yếu đời sống, đồng thời thanh tịnh Phật độ, 
cung kính cúng dường chư Phật, đến đạo vô thượng bồ 
đề, chẳng sa vào bực Thanh Văn, Bích chi Phật (trang 
90). 


c) Do nơi pháp nhãn này, Đại Bồ Tát biết: 


1. Vị Bồ Tát này thối chuyên nơi đạo vô thượng 
bô đề; 
2. Vị Bồ Tát này không thối chuyên; 


46 


SC HC cớ QUÁ AT c2, c\y? 


10. 


1Ì; 
lộ: 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 


21 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


Vị Bồ Tát này được thọ ký làm Phật; 

Vị Bồ Tát này chưa được thọ ký; 

Vị Bồ Tát này đã đến bực bắt thối chuyền; 
Vị Bồ Tát chưa đến bực bất thối chuyên; 
Vị Bồ Tát này có đủ thần thông; 

Vị Bồ Tát này chưa đủ thần thông; 


Vị Bồ Tát này đầy đủ thần thông bay đến mười 
phương hãng sa thê giới, cung kính cúng dường 
tât cả chư Phật; 


VỊ này chưa được thần thông, rồi sẽ được thần 
thông; 


VỊ này thanh tịnh Phật độ; 

VỊ này chưa thanh tịnh Phật độ; 

VỊ này thành tựu chúng sanh; 

VỊ này chưa thành tựu chúng sanh; 
VỊ này được chư Phật khen ngợi; 

VỊ này chưa được chư Phật khen ngợi 
VỊ này hầu gần chư Phật; 

Vị này không hầu gần chư Phật; 

VỊ này thọ mệnh vô lượng; 


VỊ này thọ mệnh hữu lượng; 


. VỊ này lúc thành Phật thì chúng tỳ kheo hữu 


lượng; 


+7 


Phạm Công Thiện 


22. 


BS 
24. 


2? 
26. 
Thấy 
28. 
29. 
30. 
ị, 
Sóc 
33. 


VỊ này lúc thành Phật thì chúng tỳ kheo vô 
lượng; 


Vị này lúc thành Phật dùng Bồ Tát làm tăng: 
Vị này lúc thành Phật không dùng Bồ Tát làm 
tăng; 

Vị này tu khổ hạnh khó làm; 

VỊ này là nhất sanh bổ xứ; 

Vị này chưa nhất sanh bồ xứ; 

Vị này thọ thân tối hậu; 

VỊ này chưa thọ thân tối hậu; 

Vị này có thê ngồi đạo tràng: 

Vị này không thê ngồi đạo tràng: 

VỊ này có phá ma; 


VỊ này không có phá ma. (trang 90-91) 


- Về câu hỏi thứ mười một của Xá Lợi Phất: “Bạch 
Đức Thê Tôn! Thê nào là Phật nhãn thanh tịnh 
của Đại Bồ Tát?” (trang 92) 


Đức Phật nói: 


a) Đại Bồ Tát từ nơi tâm cầu Phật đạo tuần tự: 


1. 
2à 
3. 


Nhập Kim Cang tam muội; 
Được nhất thiết chủng trí; 


Thành tựu thập lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, 
thập bát bât cộng, đại từ, đại bị; 


48 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


4. Dùng nhất thiết chủng trí, trong tất cả pháp, 
không pháp nào chăng thây, chăng nghe, chăng 
hay, chăng biêt; 


b) Muốn được ngũ nhãn thì phải học sáu ba la mật, vì 
trong sáu ba la mật nhiệp tât cả thiện pháp: Thanh văn 
pháp, Bích chi pháp, Bô Tát và Phật pháp; 


c) Nếu có Thực Ngữ có thê nhiếp tất cả thiện pháp thì 
đó chính là Bát Nhã Ba La Mật. 


d) Bát Nhã Ba La Mật thường hay phát sanh ngũ nhãn, 
mà Bô Tát học được ngũ nhãn thì được vô thượng Bô 
Đê. (trang 93) 


D. RỒI ĐỨC PHẬT NÓI VÈ NHỮNG THÂN 
THÔNG BA LA MẠT: 


a) Có Đại Bồ Tát lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, tu 
thân thông ba la mật, do đây được những sự chú ý, tức 
là như ý thân thông trí chứng; 


I. Chấn động đại địa; 

2. Biến một thân thành vô số thân; 
3. Vô số thân thu về một thân; 
4 


Hoặc ấn hoặc hiện đều tự tại đi qua núi, vách 
đá, không chướng ngại như đi trong hư không; 


Đi trên mặt nước như đi trên đất bằng: 
Đi trong không gian như chim bay; 


Vào ra trong đất và đá như trồi hụp trong nước; 


9: AI Vệ lv 


Trong thân có thề tuôn lửa hay tuôn nước, như 
đông lửa to hay như nguôn suôi trên núi Hy Mã 
Lạp Sơn; 


40 


Phạm Công Thiện 


9. Có thể lây tay rờ mặt trời hay mặt trăng: 


10. Có thê rờ đến phạm thiên, thân thể luôn được tự 


tại; (trang 93). Quan trọng nhất là: “Dù hiện 
những thân thông như ý mà Đại Bồ Tát này: 


: Chắng thấy có thần thông; 

. Chăng thấy có sự thần thông; 

. Cũng chẳng thấy có thân; 

. Tất cả đều Bất Khả Đắc; 

.- Vì là Tự tính Không; 

. Tự Tính Ly; 

. Tự tính Vô Sanh; 

. Cho nên Đại Bồ Tát này chẳng nghĩ rằng ta 


% ¬"ì —ẤCh¬+C) }) 


được như ý thần thông, trừ khi vì tâm nhứt thiết trí 
(trang 94). 


b) Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát được 
thiên nhĩ thông trí chứng: 


1. 


Rạ cà vỏ: ung 


Vì thiên nhĩ thanh tịnh hơn nhãn nhĩ, cho nên 
Bô Tát nghe được hai thứ tiêng: tiêng của cõi 
trời và tiêng của loài người; 

Dù vậy Bồ Tát cũng chăng thấy có thiên nhĩ 
thông; 


Thiên nhĩ, âm thanh và thân mình đều BẤT 
KHẢ ĐẮC; 


Vì tự tính Không; 

Vì tự tính Ly; 

Vì tự tính Vô Sanh; 

Bồ Tát chẳng nghĩ rằng ta có thiên nhĩ, trừ khi 
vì tâm nhất thiết trí (trang 94). 


50 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


c) Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát được tha 
tâm thân thông trí chứng: 


1. 


Biết đúng như thực tâm của những chúng sinh 
khác; 


Nếu là/hoặc ngược lại: 


dục tâm/ly dục tâm 

sân tâm/]y sân tâm 

s1 tâm/]y si tâm 

khát ái tâm/vô khát ái tâm 

thọ tâm/vô thọ tâm 

tán tâm//nhiếp tâm 

loạn tâm/định tâm 

tiểu tâm/đại tâm 

bát giải thoát tâm/giải thoát tâm 

hữu thượng tâm/vô thượng tâm (trang 95) 
Từ dục tâm cho đến hữu thượng tâm, Bồ Tát 
biết đúng là dục tâm cho đến hữu thượng 
tâm; ngược lại từ ly dục tâm cho đến vô 
thượng tâm Bô Tát cũng biệt đúng là ly dục 
tâm cho đền vô thượng tâm. 


? LÌU biết đúng như thật, nhưng Bồ Tát này chẳng 
thây có những tâm ây; 


4. Vì tâm ấy chẳng phải có thực tâm tướng, vốn 
chăng thê nghĩ bàn; 


5. Vì là tự tính Không; 
6. Vì là tự tính Ly; 
7. Vì là tự tính vô sanh; 


5ƒ 


Phạm Công Thiện 


8. Cho nên Bồ Tát này chẳng nghĩ rằng ta được tha 
tâm chứng trừ khi vì nhứt thiệt trí (trang 95). 
đ) Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát được 
túc mạng thân thông trí chứng: 


1. 


2. 
3; 
4 


6. 


Nhớ một ngày; 

Nhớ một tháng 

Nhớ một năm; 

Nhớ một kiếp cho đến vô số trăm ngàn muôn ức 
kiệp; 

Ta ở chỗ đó: 

sinh hoạt ăn uống như vây; 

sông bao lâu; 

bị khô, hưởng vui như vây; 

từ chỗ đó chết thì sinh đến chỗ kia; 
từ chỗ kia chết thì sinh đến chỗ đó 
có tướng dạng như vậy; 

có nhân duyên như vậy; 


Dù nhớ rõ như vậy, Bố Tát này chẳng thấy có 


túc mạng thần thông, chẳng thấy có sự túc mạng 
thân thông, chăng thây có thân mình; 


7. Tất cả đều BÁT KHẢ ĐẮC; 
8. Vì là tự tính Không; 

9. Vì là tự tính Ly; 

10. Vì là tự tính vô sanh; 


52 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


11. Cho nên Bồ Tát này chẳng nghĩ rằng ta có túc 
mạng thân thông, trừ ra thì tâm nhật thiệt trí (trang 
96). 

e) Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát này 
được thiên nhãn thân thông trí chứng: 


1. 


TY VAO cế 


Thấy những chúng sanh, lúc sanh hay lúc chết, 
thân đẹp hay xấu, chỗ ở tốt hay xấu, thân lớn 
hoặc nhỏ: 


e Có những chúng sanh, vì thân khẩu ý ác 
nghiệp thành tựu nên hủy báng Hiền Thánh, 
do nhân duyên tà kiến mà khi chết phải đọa 
ác đạo, sanh trong địa ngục; 

e_ Có những chúng sanh mà thân khẩu ý thiện 
nghiệp thành tựu, mà kính tín hiện thành, do 
nhân duyên chính kiến mà khi chết được 
vào thiên đạo, sanh lên các cõi trời (trang 
96-97). 


Dù thấy biết như vậy mà Bồ Tát này chăng thấy 
có thiên nhãn thân thông và thân minh; 


Tất cả đều Bất Khả Đắc; 
Vì là tự tính Không; 

Vì là tự tính Ly; 

Vì là tự tính vô sanh; 


Nên Bồ Tát này chăng nghĩ rằng ta có thiên 
nhãn thân thông, trừ lúc vì tâm nhất thiệt trí. 


?) Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát được 
lậu tận thân thông trí chứng: 


53 


Phạm Công Thiện 


lỆ 


pH 0y: V2., đề 


Thấy rõ chúng sanh trong hằng sa thế giới khắp 
mười phương, chêt đây sanh kia, cho đên sanh 
lên các cõi trời; 

Dù được lậu tận thần thông mà chẳng sa vào 
hạng Thanh văn, Bích chi Phật, mãi đên quả vô 
thượng bô đê, mà chăng y cứ vào pháp nào khác 
ngoài Bát Nhã Ba La Mật; 

Cũng chăng thấy có lậu tận thần thông, cùng sự 
lậu tận thân thông và thân mình. 

Vì là tự tính Không; 

Vì là tự tính Ly; 

Vì là tính vô sanh; 

Bồ Tát chẳng nghĩ rằng ta được lậu tận thần 
thông, trừ lúc tâm nhât thiệt trí (trang 97-98). 


E. SAU CÙNG, ĐỨC PHẬT TRỞ LẠI VỚI SÁU 
BA LA MẬT: 


Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật: 


1. 


An trú trong đàn na (bố thí) ba la mật để thanh 
tịnh nhất thiết chủng trí, vì rốt ráo rồng không, 
chẳng sinh tâm xan lần; 


An trú trong thi la (trì giới) ba la mật để thanh 
tịnh nhất thiết chủng trí, vì rốt ráo rỗng không, 
chăng dính mắc nơi có tội, cũng chẳng tội; 


An trú trong săn đề (nhẫn nhục) ba la mật: để 
thanh tịnh nhất thiết chủng trí, vì rốt ráo rồng 
không, chẳng sân hận; 


24 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


4. An trú trong tỳ lê gia (tinh tấn) ba la mật để 
thanh tịnh nhất thiết chủng trí, vì rốt ráo rồng 
không, chẳng lười trễ; 

5.. An trú trong thiền na (thiền định) ba la mật để 
thanh tịnh nhất thiết chủng trí, vì rốt ráo rồng 
không, chẳng loạn động, chẳng say sưa thiên vị; 

6. An trú trong bát nhã ba la mật để thanh tịnh 
nhất thiết chủng trí, vì rốt ráo rỗng không, 
chẳng sinh tâm ngu sỉ (trang 99-100). 

Quan trọng nhất là lúc Đức Phật khai triển ý nghĩ 

an trú trong sáu ba la mật, để thanh tịnh nhất thiết 

chủng trí, vì rốt ráo rồng không: 


Chẳng đến; 

Chẳng đi; 

Chẳng thí; 

Chăng thọ; 

Chẳng phải giới cắm 
Chẳng phải phạm tội 
Chẳng phải nhẫn; 
Chẳng phải sân; 
Chẳng phải siêng; 
Chẳng phải lười; 
Chẳng phải loạn; 
Chẳng phải định; 
Chẳng phải trí; 
Chẳng phải ngu; 

Đại Bồ Tát phân biệt: 


e«- Bố thí cùng chăng bố thí; 
e_ Trì giới cùng phạm giới; 


55 


Phạm Công Thiện 


Nhẫn nhục cùng sân hận; 

Tỉnh tắn cùng giải đãi; 

Định tâm cùng loạn tâm; 

Trí tuệ cùng ngu SI; 

Hủy hoại, khinh mạn cùng tôn trọng, cung kính; 
Vì trong pháp VÔ SINH chẳng có ai lãnh thọ sự 
hủy hoại, không có ai lãnh thọ sự khinh mạn 
hay cung kính (trang 100): 

“Này Xá Lợi Phất! Lúc thực hành Bát Nhã Ba 
La Mật ở trong tất cả chúng sanh, Đại Bồ Tát 
sanh tâm bình đẳng. Đã sanh tâm bình đăng đối 
với tất cả chúng sanh, Bồ Tát được tất cả pháp 
bình đăng, Bồ Tát đặt đề tất cả chúng sinh trong 
pháp bình đẳng đó” (trang 101). 


F. ĐỨC PHẬT TRẢ LỜI NGÀI A NAN: VÌ SAO 
ĐỨC PHẬT MĨM CƯỜI? VÌ SAO ĐỨC PHẬT 
PHÓNG RA NHỮNG ÁNH SÁNG? 


1. 


Vì ba trăm Tỳ Kheo sẽ sanh về cõi nước của 
Đức Phật A Súc cùng với sáu vạn thiên tử dục 
giới đồng phát tâm vô thượng bồ đề. Sáu mươi 
mốt kiếp sau, ba trăm Tỳ Kheo này sẽ thành 
Phật hiệu là Đại Tướng. Tất cả sẽ xuất gia tu 
hành Phật Đạo trong chính pháp của Đức Phật 
Di Lặc. 

Vì có mười ngàn người phát nguyện tu tịnh 
hạnh để sanh về thế giới của chư Phật ở mười 
phương quốc độ “nghiêm tịnh hơn cõi Ta bà 
này”. Mười ngàn người ây sẽ sanh về các thế 
giới mười phương, mãi mãi không rời chư Phật. 
Tất cả mười ngàn người đều sẽ thành Phật, đồng 
hiệu là Trang Nghiêm Vương Như Lai (chữ 


5ó 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


Phạn Vyiharäãja, dịch là Trang Nghiêm Vương). 
(trang 102-103) 


Bản chữ Phạn chỉ có khác nhau đôi chút với bản chữ 
Hán của Cưu Ma La Thập: 
I. Ba trăm Tỳ Kheo Ni chứ không phải Tỳ Kheo 
(có lẽ vì người Tàu trọng nam khinh nữ?) 
2. Ba trăm Tỳ Kheo Ni sẽ thành Phật mang danh 
hiệu là Mahaketu, có nghĩa là Đại Tướng (ngài 
Cưu Ma La Thập dịch rât sát nghĩa chữ Phạn 
Ketu vừa nghĩa “tướng dạng” và “tướng lãnh”); 
3. Mười ngàn người này sẽ sinh về trong 10 
phương “trong một ngàn quôc độ của chư Phật. 


5Z 


Phạm Công Thiện 


CHÚ THÍCH: 


A. 

1/ Cũng nên cần tham khảo Ma Tiên Tỳ Kheo Kinh (tức 
Minlindapañhä) về những vấn đề liên hệ đến vãng 
sanh (bản dịch của Đoàn Trung Còn, trang 33-39, 
trang 47-46, trang 50-51, trang 64, trang 69, trang 
72-74); 

2/ Cần tụng lại kinh Tệ 7úc (Päyãsi), Trường Bộ Kinh 
(Digha-Nkaya) tập 3, trang 316-358 do Hòa 
Thượng Thích Minh Châu dịch; 

3/ Cũng nên tụng lại phẩm XII (phẩm thấy Phật A Súc), 
trong kinh Duy Ma Cát, bản dịch của Hòa Thượng 
Thích Huệ Hưng, trang 110-115; 

4/ Cũng cần tụng lại thiên Vakkali trong Szmyua- 
Nikaya, tập II (Tương Ung Bộ Kinh, tập HI), do 
HT Thích Minh Châu dịch trang 142 và nhất là 
trang 146; 

B. 

Cũng xin lập lại những ý nghĩa cần thiết tạm thời: 


- Phật Quốc: cõi Phật, như Ta bà là cỗõi nước của 
Phật Thích Ca (Ta Bà chữ Phạn là Saha có nghĩa là 
Kham Nhẫn), như cõi Tịnh Độ tây phương là cõi 
của Phật A Di Đà. 


- Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 
- Ba nghiệp: thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp. 
- Năm món che ngăn: 


1. tham dục 
2. sân nhuê Ộ 
3. thùy miên (hôn trâm, không làm gì được) 


5& 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


4. trạo hối (ăn năn, xao động) 
5. nghi pháp (mờ ám, dụ dự, không quyết đoán). 
- Mười điều ràng buộc: 
1. Vô tàm (có lỗi mà không biết hổ) 
2. Vô quý (có lỗi, người khác biết được mà 
không thẹn) 
3. Tật đồ (thấy người giàu sang phú quý đức độ 
thì sinh lòng ghen ghét) 
4. Xan (bỏn xẻn, không bồ thí) 
5. Hi (ăn năn tội đã làm) 
6. Thùy miên (hôn trầm, thiếu tĩnh thức với thân 
tâm) 
7. Diệu cử (tâm thức xao động) 
8. Hôn trầm (tâm thức hôn mê, chăng còn biết 
øÌ ra gì nữa) 
9. Sân hận (sanh thù hận, giận dữ đối với nghịch 
cảnh) 
10. Phú (che giấu tội lỗi). 


- Vô sanh pháp nhẫn: Đại 7rí Độ Luận, quyền 50: 
“tin nhận thông suốt, không ngăn ngại, không thối 
lui đối với thực tướng vô sinh vô diệt của chư 
Pháp”. 
- Thập lực: mười trí lực của chư Phật: 
Biết rõ những điều hợp lý và vô lý; 
Biết rõ nhân quả nghiệp báo của chúng sanh 
trong ba đời; 
Biết rõ các pháp thiền định tam muội; 
Biết rõ các căn tính khác nhau của chúng sanh; 
Biết rõ các ưa muốn khác nhau của chúng sanh; 


59 


Phạm Công Thiện 


Biết rõ những cảnh giới sai khác nhau của 
chúng sanh; 

Biết rõ chỗ đi đến của tất cả phàm phu, hiền 
thánh, thế gian và xuất thế gian; 

Biết rõ tính danh, khổ vui, thọ, yếu của tất cả 
chúng sanh; 

Biết rõ sự sống chết qua lại các kiếp trước của 
tất cả chúng sanh và vô lậu Niết Bàn của các 
hiền thánh; 

Tự biết mình đã dứt hết nghiệp hoặc tập khí, 
không còn sinh tử trói buộc. 


- Vô uý, tu vô uý, xin đọc kinh D„y Ma Cát (DMC) 
trang 130. 


- Thập bát bất cộng: kinh DMC trang 130 

- Tam thiên đại thiên thế giới: kinh DMC trang 132 

- Kiếp phược: kinh DMC trang 133 

- Thập thiện: kinh DMC trang 134 

- Ba mươi hai tướng tốt: kinh DMC trang 134 

- Tứ đẳng tâm, tứ vô lượng tâm: kinh DMC trang 
1 

- Tứ nhiếp pháp: kinh DMC trang 135 

- 37 phâm trợ đạo: kinh DMC trang 136 và trang 
142-143 (so sánh với kinh Na Tiên Tỳ Kheo trang 35- 
37) tức là Tứ pháp niệm xứ, tứ chánh cân, tứ pháp như 
ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thât giác chị, bát pháp đạo 
phân. 

- Hồi hướng tâm: kinh DMC trang 136 

- Kiết lậu: kinh DMC trang 165 


ó0 


Từ Bát-nhã đến Pháp hoa 


- Phương tiện: kinh DMC trang 138 

- Du hí thần thông: kinh DMC trang 138 

- Ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới 

- Phạm Thiên: kinh DMC trang 139 

- Đề Thích: kinh DMC trang 139 

- Tứ thiên vương hộ thế: kinh DMC trang 139 

- Vô tác: kinh DMC trang 140 

- Âm (uấn): sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 

- Giới - 18 giới: 6 căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý), 
6 trân (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), 6 thức 
(nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức 
và ý thức). 

- 12 nhập: sáu căn và sáu trần 

- Giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, hay 
ngũ phân pháp thân: kinh DMC trang 140 

- Lục thông: kinh DMC trang 141 

- Tam minh: kinh DMC trang 142 


- Diệt tận định (Nrrodhasamapatti) hay diệt thọ 
tưởng định: kinh DMC trang 145 


- Bát giải thoát, bát bội xả: kinh DMC trang 148 
- Vô lậu: kinh DMC trang 152-153 

- Năm món trược: kinh DMC trang 155 

- Bất thối chuyền; kinh DMC trang 156 

- Thọ ký: kinh DMC trang 156 


óƒ7 


Phạm Công Thiện 


- Chín món điên đảo: kinh DMC trang 168 

- Nhất sinh bổ xứ: kinh DMC trang 172 

- A Súc Phật: kinh DMC trang 173 

- Mười danh hiệu Phật: kinh DMC trang 174-175. 


ó2 


